hfips:/maxdream.vn/ 
Review Top Máy Lọc Nước Tắm Giặt Tốt Nhất Chính Hãng 


Máy lọc nước tắm giặt đóng vai trò như “lá gan” giúp làm sạch các chát bẩn, 
chất độc từ nguồn nước đầu vào; giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh ngoài da, bảo 
vệ tuổi thọ các thiết bị máy giặt, sen vòi, máy nước nóng... trong gia đình. 


Giữa rất nhiều thiết bị máy lọc nước với thương hiệu, công nghệ lọc, giá 
thành... khác nhau, đâu là máy lọc nước tắm giặt mà bạn có thể lựa chọn? 
Sau đây là bài Review Top Máy Lọc Nước Tắm Giặt Tốt Nhất Chính Hãng để 
bạn tham khảo. 


Cách Chọn Máy Lọc Nước Tốt Dùng Cho Tắm Giặt 


Khi chọn máy lọc nước tắm giặt, một số yếu tố chính bạn có thể xem xét khi 
chọn mua là: 

- Kiểm tra chất lượng nước hiện tại sẽ giúp bạn chọn được thiết bị lọc, 
công nghệ lọc phù hợp với nhu cầu. 

- _ VỊ trí lắp máy lọc nước tắm giặt cần đảm bảo dễ dàng kết nối với nguồn 
nước đầu vào, thuận tiện sử dụng nước đầu ra. 

- - Chọn những thương hiệu máy lọc nước uy tín trên thị trường, đảm bảo 
chất lượng sản phẩm tốt, chính sách bảo hành rõ ràng và hỗ trợ kỹ 
thuật chuyên nghiệp. 

- - Chọn máy lọc có hiệu suất ổn định, phù hợp với nhu cầu hằng ngày của 
gia đình. 

- - Lựa chọn máy lọc dễ dàng lắp đặt, vận hành và bảo trì. 

- Một số máy lọc nước có tính năng bổ sung như hiển thị chất lượng 
nước, cảnh báo thay lõi lọc, khả năng tùy chỉnh... 

- _ Xem xét ngân sách để chọn được sản phẩm có mức giá phù hợp. 


Review Top Máy Lọc Nước Tắm Giặt Tốt Nhất Chính Hãng 
4. Hệ thống lọc tổng đầu nguồn 4 cấp Kangaroo KG1054LT-4 


Hệ thống lọc tổng đầu nguồn 4 cấp Kangaroo KG1054LT-4 được nhiều gia 
đình lựa chọn cho mục đích tắm giặt bởi ứng dụng công nghệ lọc trao đổi ion 
giúp xử lý tạp chất, bùn đất, rong rêu, cặn bản... trong nguồn nước. Thiết bị 


hfips:/maxdream.vn/ 


lọc vận hành ổn định, bền bỉ, tự động sục xả màng lọc theo chu kỳ; mang tới 
cho gia đình bạn những trải nghiệm tiện nghi. 


Nước sinh hoạt đạt tiêu chuẩn nước 
sạch Quốc gia. 


36 tháng 
Giá tham khảo 59.750.000 VNĐ 


hfips:/maxdream.vn/ 


Nhược điểm: Sục rửa định kỳ bằng muối hoàn nguyên nên cho ra nước thải 
muối đậm đặc, không tốt với môi trường. 


2. Hệ thống lọc tổng Pentair 3m3 


Hệ thống lọc tổng Pentair 3m3 cũng là giải pháp tốt, mang đến nguồn nước 
sạch phục vụ nhu cầu tắm giặt. Sản phẩm được lập trình làm việc tự động 
100%, đảm bảo quá trình sử dụng hiệu quả và thuận tiện. 


Thông tin sản phẩm 
Pentair USA 
Công nghệ trao đổi ion 


2.7-3.5 m3/h 
Nước thủy cục 


Nước sinh hoạt đạt tiêu chuẩn nước 
sạch Quốc gia. 


36 tháng 
250.000.000 VNĐ 


Nhược điểm: 
- _ Không xử lý được ion kim loại nặng, ion độc hại trong nước 
- Sử dụng muối hoàn nguyên nên nước thải là muối đậm đặc, ảnh môi 
trường xung quanh điểm thải. 


hffps:⁄maxdream.vn/ 


3. Máy lọc nước tổng sinh hoạt SWD F-MD1000E 


Sản phẩm lọc nước tổng SWD F-MD1000E được ứng dụng rộng rãi cho nhu 
cầu tắm giặt trong căn hộ, chung cư với cam kết đạt Quy chuẩn Quốc gia về 
nước sinh hoạt. Máy có thiết kế nhỏ gọn, lắp đặt nhanh chóng, đặc biệt có thể 
lắp âm trần (trong nhà) hoặc lắp ngoài trời. 


hffps:/maxdream.vn/ 


Thông tin sản phẩm 
SWD (Nhật Bản) 
Công nghệ màng siêu lọc UF 


1000L/h 
Nước thủy cục 


Nước sinh hoạt đạt tiêu chuẩn nước 
sạch Quốc gia. 


36 tháng 


17.000.000 VNĐ 


Nhược điểm: 
- Không lọc sạch được các chất độc hại và ion kim loại nặng ở trong 
nước. 


—. 


Purify your liếe 


4. Hệ thống lọc tổng Karofi KTF 662 


hffps:⁄naxdream.vn/ 


Máy lọc tổng Karofi KTF-66 giúp loại bỏ chất rắn lơ lửng, các cặn bẩn, các 
chất hữu cơ trong nước sinh hoạt hiệu quả; đáp ứng nguồn nước đầu ra phục 
vụ tắm rửa, giặt giữ. 


Thông tin sản phẩm 


Karofi (Việt Nam) 


Công nghệ trao đổi ion, bổ sung màng 
lọc UF 
2-2.5m/h 
Nước thủy cục 


Nước sạch đạt chuẩn nước sinh hoạt 
Q€CVN 01-1:2018/BYTT. 


hfips:/maxdream.vn/ 


Giá tham khảo 87.000.000 VNĐ 


Nhược điểm: 
- _ Không xử lý được nguồn nước phức tạp như nước nhiễm phèn, nhiễm 
mặn, nước lợ... 
- _ Sục rửa bằng nước và muối hoàn nguyên, nước thải ra chứa muối đậm 
làm ảnh hưởng môi trường. 


5. Bộ lọc nước tông NKW/ST-NK02 


Máy lọc nước tắm giặt NKW/ST-NKO02 thiết kế gọn gàng, sang trọng, có thể 
đặt ở trong nhà hoặc ngoài trời tùy mong muốn của gia đình. Sản phẩm được 
nhập khẩu nguyên chiếc với linh kiện được sản xuất bởi các nước đi đầu về 
công nghệ như Đức, Hàn Quốc... 


Thông tin sản phẩm 


Thương hiệu Nikawa (Nhật Bản) 


hfips:/maxdream.vn/ 


Công nghệ lọc Công nghệ UF 
Công suất lọc 1200L/h 
Nguồn nước đầu vào phù hợp Nước thủy cục 


Nước sạch đạt chuẩn nước sinh hoạt 
Chất lượng nước đầu ra QCVN 01-1:2018/BYT. 
Bảo hành 24 tháng 
Giá tham khảo 97.000.000 VNĐ 


Nhược điểm: 


- _ Chỉ phù hợp với nguồn nước đầu vào đã qua xử lý. 


Maxdream CDI - Giải Pháp Lọc Tổng Đầu Nguồn Đạt Chuẩn Uống 
Trực Tiếp Cao Nhất Của BYT Việt Nam 


Các sản phẩm lọc tổng đầu nguồn của Maxdream được nhiều gia đình chọn 
lắp đặt bởi khả năng lọc tinh - giữ khoáng tối ưu cùng các thế mạnh về thiết 
kế, độ bền, chi phí vận hành... 


Maxdream ứng dụng công nghệ lọc siêu hấp thu CDI được nghiên cứu - phát 
triển trên 100% đặc điểm nguồn nước Việt Nam. Đây cũng là công nghệ lọc 
được ứng dụng phổ biến trên các nước phát triển như Mỹ, Nhật Bản, Án Độ, 
Hàn Quốc... 


Với máy lọc tổng Maxdream, bạn vừa có nguồn nước sinh hoạt sạch phục vụ 
tắm giặt, xử lý cặn cứng, các ion kim loại nặng, các gốc oxy hóa; vừa có 
nguồn nước SẠCH KHỎE đạt chuẩn uống trực tiếp - giữ được đến 50% 
khoáng tự nhiên tốt cho cơ thể mà không cần phải lắp đặt thêm máy lọc nước 
gia đình. 


hffips:/maxdream.vn⁄ 


maxdream 


Giải pháp ấn tượng vì môi sinh 


MAXDREAM CDI SOI 


Máy,lọc tổng có chất lượng nước cao.nhất 


Cam kết 2Ï chỉ số [fØÄNj 


CIỮ KHOÁNG THIÊN NHIÊN 
XỬ LÝ PHÈN, MÙI, ION KIM LOẠI 


THU HỒI ĐẾN 90% NƯỚC 


TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG 


Ngoài ra còn nhiều ưu điểm khác như: 
- _ Thiết kế đơn giản, hiện đại, thầm mỹ. 
- _ Xả thải ít (5% - 20%), tiêu thụ điện năng thấp (50W/h — 240W/jh), lõi lọc 
ít - tuổi thọ cao (lõi chính CDI độ bền đến 5 năm). 
- Có màn hình hiễn thị theo dõi chất lượng nước đầu vào, đầu ra, tình 
trạng lõi lọc... 


Tham khảo 2 dòng máy lọc nước đầu nguồn của Maxdream: 


hffips:/maxdream.vn/ 


Thông tin sản phẩm 


Máy Lọc Tổng Maxdream 


CDI S01 (phù hợp đặt trong Máy Lọc Tông Maxdream CDI 


C01 (có thể đặt ngoài trời) 
Thương hiệu Maxdream (Việt Nam) 


3-4 khối/ngày 


- Size S: khoảng 3-4 khối/ngày 
- Size M: khoảng 7-8 khối/ngày 


Nguồn nước đầu - ¬- ". : 
: Nước thủy cục, nước giêng, nước nhiễm phèn... 
vào phù hợp 


Chât lượng Nước sạch giữ khoáng đạt chuẩn QCVN06-01:2010/BYT, 
nước đầu ra uống được trực tiếp tại vòi. 


Công suất lọc 


Giá tham khảo Từ 75 triệu đồng sáp nã ẽ l 


— ———N 


"ng l:—= 


Máy Lọc Tông Maxdream CDI S01. 


hffps:/maxdream.vn/ 


III11\1111H 


Máy Lọc Tông Maxdream CDI C01. 


Như vậy, bài viết đã tổng hợp Review Top Máy Lọc Nước Tắm Giặt Tốt Nhất 
Chính Hãng mà bạn có thể tham khảo. Nếu có thắc mắc về sản phẩm của 
Maxdream, liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chỉ tiết. 


